KHOẢNG LẶNG 


Gbim› khôi 


Bói-Cá vốn tính điệu. Bộ áo cánh 
cầu kỳ, lúc nào cũng như đi hội. Quanh 
năm đánh bắt ở ao, việc soi gương, 
ngắm vuốt cũng thành thú vui. Càng 
ngăm, ngải cảng thấy mình đẹp, chẳng 
có chỗ nào đề chê. 


Bùi Quang Khiêm 


Ngày nọ, hội đồng xóm chim quyết định tìm biểu tượng đẹp nhất, trao danh hiệu 
“chìm khôi”. Có vài tiêu chuân. Tài kiêm sông là một. Tình thân dũng mãnh, bay 
nhanh, mỏ cứng, vuôt sắc là hai. Bộ cánh đẹp, hình hài cân đôi và khuôn mặt thanh tú 
là ba. Bói-Cá tự kiêm rôi kêt luận: 

- Dứt khoát “chim khôi” là Bói-Cá ta chứ chăng thê khác được. 

Theo lệ, sau khi hội đồng nhất trí, sẽ giao cho Cú - họa sỹ tải năng có trí óc tinh 
khôn - vẽ bức tranh chân dung. Ngày vinh danh sẽ treo tranh lên. Toàn thê các hộ chim 
trong xóm sẽ đông thanh xướng tên. Bói-Cá mơ ngày ây. Ngài đi vận động các bô lão 
hội đồng. 

'Vừa quà cáp, vừa ăn nói khéo léo, lại kê lễ chỗ thân quen... Ngài lại hứa tải trợ cuộc 
thi băng sô cá tích trữ nhờ đánh bắt cả tháng, ăn uông kham khô. Rôt cục ngài cũng 
thuyết phục được hội đồng trao danh hiệu “chim khôi” cho mình. 

Vốn yêu cái đẹp, lại cũng để đảm bảo hình ảnh truyền thông, Bói-Cá quyết định hợp 
tác sâu sắc với Cú. Bức họa phải hoàn hảo mới được. Ngài mang đồ ăn, quà cáp đến, 
kè kè ở tổ Cú. 

Bói-Cá cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nhặn, chủ yếu nhờ vả nét vẽ của Cú giúp cải 
thiện thâm mỹ. Côt sao có hình ảnh mạnh, can đảm và hoạt bát hơn. Thê hình tráng 
kiện hơn. Đôi mắt tinh nhanh hơn. Riêng mỏ cho bé lại chút, nhưng vẫn sắc bén, là ôn. 
Nói chung xứng đáng chim khôi. 

Cú nễ nang và cũng nhân dịp này trả ơn Bói-Cá giúp đỡ hồi thiếu đói, nên hợp tác 
nhiệt tình. 

BóI-Cá đẹp lòng. Ngài ăn no, ngủ kỹ, ngóng phút đăng quang. 

Ngày hội, chim nô nức kéo về. 

Cỗ bàn bày ra. Thông báo thể lệ. Giới thiệu hội đồng... Sau đủ nghi thức, tới tiết 
mục chính: xướng danh “chim khôi”. Bói-Cá vờ khiêm tôn, năm trong lùm cây, chông 
mông về phía tranh. Đợi đám đông xướng tên. 


Tranh được đưa đến. Mảnh khăn che gỡ ra. Đám chim dự khán ồ lên, đồng thanh hô: 
- Diễu hâu! 
Chấu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


